Hung Thần Của Các Thiếu 
Nử 


Ted Bundy 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Ted Bundy 
Hung Thần Của Các Thiếu Nữ 
Dịch giả: Xuân Tùng 
Phần 1 


Tại công viên McKenny, Washington, người ta bất ngờ phát 
hiện xác một thiếu nữ 15 tuổi, người vừa mất tích trước đó 
10 ngày. Cô gái bị hiếp, bị hành hạ cho đến chết. Cô là nạn 
nhân đầu tiên của Ted Bundy - kẻ sau đó nổi danh trong lịch 
sử các vụ án hình sự, thủ phạm của hàng loạt vụ giết người 
trên toàn nước Mỹ trong những năm 1973-1978. 

Nạn nhân tên Kathy Devine biến mất ngày 25/11/1973, khi 
đang đón xe đi Oregon. Theo giám định pháp y, cô bị sát hại 
sau khi rời nhà không lâu. Hung thủ đã bóp cổ, hãm hiếp và 
cắt cổ cô gái. Cảnh sát hầu như không tìm thấy dấu vết nào 
lưu lại tại hiện trường... Một tháng sau, đến lượt cô gái xinh 
đẹp Joni Lenz bị giết bằng cách tương tự. Chiều 4/1/1974, 
những người bạn của Lenz phát hiện cô nằm hôn mê trên 
giường, máu vẫn đang chảy ra từ đầu và mặt. Cô được đưa 
tới bệnh viện với vết thương nặng trên đầu... 

Ngày 31/1/1974, Lynda Ann Healy không đến dự bữa ăn tối 
với gia đình. Mọi người bắt đầu thấy lo lắng. Cô sinh viên 
xinh đẹp này sống cùng vài bạn bè trong một căn hộ. Cảnh 
sát kiểm tra rất kỹ phòng ở của cô và phát hiện ra một điều 
khá lạ lùng: Trên chiếc gối đã mất lần vỏ ngoài có nhiều vết 
máu. Hai người bạn của cô khẳng định, chiếc giường được 
dọn dẹp cẩn thận, hoàn toàn trái ngược với tính cách của 


Healy Trong ngăn tủ riêng, cảnh sát tìm thấy chiếc áo ngủ 
cô thường mặc dính đầy máu ở cổ. Ngoài ra, phòng còn mất 
một số đồ đạc khác như tấm khăn trải giường, ba lô và vài 
bộ quần áo. 

Phải chăng kẻ nào đó đã lẻn vào nhà, đánh Lynda bất tỉnh, 
dọn giường cẩn thận, rồi đem nạn nhân đi sau khi đã thay 
quần áo cho cổ Cảnh sát không tin lắm vào giả thuyết điên 
rồ đó. Họ không tiến hành các biện pháp khám nghiệm pháp 
y tại phòng của Lynda vì tin rằng sẽ tìm thấy cộ Thực tế lại 
không diễn ra như vậy và quá trình điều tra trở nên bế tắc. 
Trong suốt mùa xuân và mùa hè năm đó, tại các bang Utah, 
Oregon và Washington, thêm 7 nữ sinh khác biến mất, 
không để lại dấu vết nào. Các vụ mất tích có nhiều tình tiết 
giống nhau, như nạn nhân đều là người da trắng, độc thân, 
xinh xắn, dáng người thon thả, tóc dài chải ngôi giữa, và đều 
mặc áo ngủ, biến mất vào buổi tối. Nhân chứng cho hay, nơi 
mà các cô gái xuất hiện lần cuối luôn có mặt một người đàn 
ông lạ, bị bó bột ở tay hoặc chân. Anh ta tìm cách tiếp cận 
và hỏi han họ về những cuốn sách, hoặc nhờ họ giúp khởi 
động chiếc xe VW của mình. 

Tiếp đó, tháng 8/1974, cảnh sát tìm thấy xác một số cô gái 
mất tích tại hồ Sammaamish, trong công viên quốc gia bang 
Washington. Hai người trong số họ được nhận diện là Janice 
Ott và Denise Naslund. Đó là một cố gắng lớn của pháp y vì 
những gì còn lại chỉ là vài mẩu tóc, những mảnh xương đùi, 
Xương sọ và một phần xương hàm. 

Những người lần cuối nhìn thấy Ott cho biết, lúc ấy có một 
người đàn ông trẻ tuổi khá điển trai, tay bị bó bột, tiến tới 


phía cộ Anh ta giới thiệu tên mình là Ted, và nhờ Ott giúp 
đưa chiếc thuyền của mình lên nóc ôtô. 

Còn Denis Naslund mất tích vào một buổi chiều, khi cô đi 
chơi cùng bạn trai và một số người khác. Cô vào nhà vệ sinh 
trong công viên và không bao giờ quay lại. Buổi chiều hôm 
đó, ở đây xuất hiện một người đàn ông bị bó bột ở tay Anh 
ta cũng nhờ cô giúp chuyển chiếc thuyền lên nóc xe. Cô gái 
tốt bụng Denis đã nhận lời giúp đỡ con người có vẻ ngoài dễ 
thương này. 

Louis Smith, cảnh sát trưởng hạt Midvale, bang Utah, có cô 
con gái 17 tuổi, Melissa, rất xinh xắn. Với kinh nghiệm làm 
cảnh sát của mình và tình yêu của người cha, ông thường 
cảnh báo cô về sự nguy hiểm của thế giới bên ngoài. Song 
tất cả đều trở nên vô ích. Ngày 18/10/1974, Melissa mất 
tích. Xác cô được tìm thấy 9 ngày sau đó, và giống như các 
nạn nhân khác, cô bị bóp cổ, hãm hiếp... 

13 ngày sau, vào lễ Halloween, Laura Aime, 17 tuổi, biến 
mất. Người ta tìm thấy thi thể cô vào ngày Lễ tạ Ơn, bên bờ 
một con sông nhỏ, tại vùng núi Wasatch. Kẻ giết người đã 
lấy xà beng, loại chuyên dùng để bật nắp các thùng hàng 
bằng gỗ, đánh vào đầu và mặt Aime Sau đó, hắn hãm hiếp 
và giết chết cộ Điều tra pháp y cho thấy, cô bị giết ở một nơi 
khác trước khi bị vứt ra bờ sông. Ngoài xác của nạn nhân, 
cảnh sát không tìm được chứng cứ nào khác. 

Những vụ giết người có tình tiết giống nhau thu hút sự chú ý 
của cảnh sát bang Utah, họ quyết định phối hợp với các 
thám tử của bang Oregon và Washington. Giả thuyết đặt ra 
là chỉ có một thủ phạm duy nhất. Căn cứ vào nguồn tin của 


các nhân chứng, họ dựng lên được chân dung của tên giết 
người với tên gọi là Ted . 


Ted Bundy 
Hung Thần Của Các Thiếu Nữ 
Dịch giả: Xuân Tùng 
Phần 2 


Tối 8/11/1974, tại một quầy bán sách ở Utah, một người đàn 
ông lạ mặt khá đẹp trai tiến tới gần Carol DaRonch, nữ sinh 
18 tuổi. Anh ta tự xưng là sĩ quan cảnh sát Roseland và 
thông báo có kẻ tìm cách ăn trộm chiếc xe VW của cô, rồi 
yêu cầu Carol ra bãi đỗ xe. 

Carol kiểm tra và thấy mọi thứ vẫn ở nguyên chỗ cũ. Người 
đàn ông tỏ ra không hài lòng với câu trả lời của cô về tình 
trạng chiếc xe, và muốn cô tới đồn cảnh sát. Carol nghi ngờ, 
yêu cầu anh ta cho xem thẻ cảnh sát. Người đàn ông giơ thẻ 
ra rồi vụt cất đi và yêu cầu Carol lên xe. 

Anh ta lái xe khá nhanh, nhưng lại ngược với hướng đường 
tới đồn cảnh sát. Carol cảm thấy sợ. Người đàn ông đột ngột 
dừng xe, chộp lấy tay cô và khóa lại bằng chiếc còng số 8. 
Cô gái gào thét kêu cứu thì gã côn đồ lấy ra một khẩu súng 
ngắn và dọa giết nếu cô không im lặng. Hắn hất Carol ra 
khỏi xe, rồi dựng cô dậy, tay lãm lăm chiếc xà beng nhỏ 
dùng để bậy nắp thùng, chuẩn bị quật vào đầu cộ Vào thời 
khắc khủng khiếp nhất, cô gái đủ nhanh trí đá vào bộ hạ kẻ 
lạ mặt và vùng chạy thoát. Cô chạy về hướng đường cái và 
được một đôi vợ chồng đang đi xe qua đó đưa tới đồn cảnh 
sát. 

Hai tay còn nguyên trong còng số 8, cô nức nở kể lại câu 


chuyện. Nhưng tại sở cảnh sát không có ai tên là Roseland. 
Cảnh sát ngay lập tức bao vây khu vực xảy ra vụ án, nhưng 
kẻ giả mạo đã “cao chạy xa bay”. Dù sao, cảnh sát cũng đã 
có miêu tả nhân dạng, chiếc xe ôtô và dấu máu của hung 
thủ khi xô xát với Carol. 

Cùng tối đó, nữ sinh Jean Graham đang bận rộn chuẩn bị 
cho một vở kịch tại trường trung học Viewmont thì một 
người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai tiến lại phía cộ Anh ta nhờ cô 
nhận diện một chiếc xe ôtộ Vì quá bận cô đã từ chối. Một lúc 
sau người đàn ông quay lại và nhờ cô giúp đỡ. Jean thấy lo 
ngại trước vẻ kỳ lạ của anh tạ Tuy nhiên, cô sớm quên đi 
cảm giác đó và tiếp tục công việc. Nhưng chỉ một lát sau, cô 
đã lại nhìn thấy người đàn ông sau cánh gà sân khấu. Jean 
tự nhủ không rõ hắn muốn gì. 

Debby Kent đến xem buổi biểu diễn đêm đó cùng cha mẹ. 
Cô về sớm hơn dự định để đón anh trai ở khu chơi bowling. 
Kent nói với cha mẹ rằng sẽ nhanh chóng quay lại để đón 
họ, nhưng cô không bao giờ quay trở lại. Thực tế, cô đã 
không tới được chiếc xe của mình ngoài bãi đỗ. Tại khu vực 
Kent mất tích, cảnh sát chỉ tìm thấy chiếc chìa khoá dùng để 
mở còng số 8 đã khoá tay Carol, cùng với thông tin về một 
chiếc VW. 

Ngày 12/1/1975, Caryn Campbell và bạn trai là Raymond 
Gadowski cùng 2 con của anh lên xe đi picnic tại Coloradọo 
Caryn hy vọng sẽ có một kỳ nghỉ thú vị cùng với 2 đứa trẻ 
trong khi Raymond dự một cuộc hội thảo tại đó. Khi đang nói 
chuyện với mọi người tại phòng khách lớn khách sạn, Caryn 
chợt nhớ đã để quên một quyển tạp chí trên phòng và quay 


lại. Cô biến mất từ đó. Cảnh sát lục tìm mọi ngóc ngách của 
khách sạn nhưng không phát hiện dấu vết khả nghi nào. 
Phải một tháng sau, thi thể lõa lồ của cô mới được tìm thấy, 
cách khách sạn nơi cô nghỉ vài kilomet. Giống như nhiều nạn 
nhân khác tại Washington, Oregon và Utah, Caryn bị quật 
nhiều lần vào đầu. Tại hiện trường, cảnh sát không tìm thấy 
chứng cứ nào. Báo cáo của pháp y khẳng định, cô bị giết chỉ 
vài giờ sau khi mất tích. 

Vài tháng sau khi tìm ra thi thể của Caryn Campbell, cảnh 
sát phát hiện xác của Brenda Ball. Đây là một trong bảy phụ 
nữ đã biến mất trong mùa hè đó. Kẻ giết người đã dùng một 
vật tày đập vào đầu cô. 

Lynda Ann Healy 

Rồi liên tiếp, họ tìm ra xác của các nạn nhân Susan 
Rancourt, Lynda Ann Healy và một người khác. Tất cả đều bị 
đánh vào đầu bằng một vật tày, nhiều khả năng là một 
chiếc xà beng chuyên để bậy nắp thùng gỗ. 

Vùng núi Taylor trở thành chốn quen thuộc của Ted sát thủ . 
Xác của 5 người phụ nữ được tìm thấy có một kiểu chết 
tương tự. Và họ vẫn chưa phải là nạn nhân cuối cùng của 
Ted. 

Ngày 16/8/1975, Bob Hayward, cảnh sát trên đường cao tốc 
Utah đang đi tuần tra tại khu vực ngoại vi hạt Salt Lake thì 
phát hiện một chiếc VW. Anh chưa bao giờ thấy chiếc xe đó 
nơi khu vực mình quản lý. Khi Bob bật đèn để xem xét kỹ 
hơn biển số thì người lái xe liền tắt đèn pha trước và tăng 
tốc. Ngay lập tức, Hayward đuổi theo. 

Sau vài phút, anh đuổi kịp chiếc xe. Khi kiểm tra, Bob cùng 


đồng đội thấy ghế xe sau chiếc xe đã bị tháo bỏ, bù vào đó 
là chiếc xà beng bậy nắp thùng, mặt nạ trượt tuyết, dây 
thừng, một vài chiếc còng số 8, dây điện và một cái cào để 
móc đá. Tất cả vứt chỏng chơ trong xe. Người lái xe, tên 
Theodore Robert Bundy, lập tức bị bắt. Anh ta bị nghi ngờ ăn 
trộm. 


Ted Bundy 
Hung Thần Của Các Thiếu Nữ 
Dịch giả: Xuân Tùng 
Phần 3 


Kẻ bị bắt trong chiếc xe VW, Theodore Robert Bundy, có tên 
gọi tắt là Ted Bundy Tình tiết này lập tức dẫn cảnh sát tới 
nghi vấn, phải chăng hắn chính là Ted hung thủ mà lâu nay 
họ tìm kiếm. Carol DaRonch, cô gái may mắn thoát khỏi tay 
kẻ giết người, được mời đến nhận diện. 

Một trong những khuôn mặt của Ted 

Ngày 2/10/1975, Carol DaRonch cùng với Jean Graham và 
một người bạn của Debby Kent được gọi tới để nhận diện 7 
người bị tình nghi, trong đó có Ted Bundy Ngay lập tức, Carol 
nhận ra Ted. Hai người còn lại cũng khẳng định chính Ted là 
kẻ đã lảng vảng tại nơi bạn họ mất tích. 

Thông tin trên cho phép cảnh sát nhận định rằng, những gì 
mà họ nghỉ ngờ có thể là sự thật. 

Ngày 16/9/1975, bạn gái của Ted Bundy, Meg, được gọi tới 
Đội Điều tra tội phạm của hạt King, bang Washington. Rất 
căng thẳng và lo sợ, song Meg vẫn cung cấp cho cảnh sát 
nhiều tin tức quý giá. Cô cho biết, Ted có thói quen ngủ ban 
ngày và ra khỏi nhà vào ban đêm. Vào những đêm xảy ra 
các vụ giết người, cô không rõ Ted đi đâu và không liên lạc 
được với hắn. Cô cho biết, từ khoảng một năm trở lại đây, 
nhu cầu tình dục của Ted đột ngột suy giảm. Mỗi khi có nhu 
cầu, hắn thường trói cô lại trước khi quan hệ. Hắn rất bực 


tức nếu cô không chịu thực hiện những ham muốn kỳ quái 
của mình. 

Những buổi thẩm vấn sau đó, Meg cho các điều tra viên 
biết, Ted có để thạch cao, thứ dùng để bó bột, trong phòng 
của mình ở Paris. Cô cũng nhìn thấy gã bạn tình để một 
chiếc rìu nhỏ trong xe hơi. Cũng nhờ Meg, cảnh sát xác định 
được rằng, Ted đã tới công viên Sammamish vào thời điểm 
hai cô gái Janice Ott và Denise Naslund biến mất ở đây. 

Qúa trình điều tra sau đó đã giúp cảnh sát có thêm những 
bằng chứng cần thiết để đưa Ted ra tòa vào ngày 23/2/1976, 
về hành vi bắt cóc Carol DaRonch. 

Việc xét xử được tiến hành trong khi cảnh sát tiếp tục tìm 
thêm thông tin liên quan tới cái chết của Caryn Campbell và 
Melissa Smith. Họ phát hiện những mẫu tóc của hai nạn 
nhân trong xe của Ted. Kích thước của chiếc xà beng tìm 
thấy trong chiếc VW cũng tương ứng với vết thương trên đầu 
Caryn Campbell. Với những chứng cứ đó, bang Colorado mở 
thêm một phiên tòa ngày 22/10/1976, xét xử Ted về tội 
danh giết Campbell. 

Tuy nhiên, động cơ giết người của tên sát thủ vẫn còn là 
điều bí ẩn. Và các điều tra viên bắt đầu lần lại cuộc đời hắn, 
từ kết luận của bác sĩ tâm thần: “Ted sợ bị làm nhục trong 
các mối quan hệ với phụ nữ”. 

Những năm thơ ấu 

Sau những tháng an thai cuối cùng tại một bệnh viện ở 
Burlington, Vermont, ngày 24/11/1946, Eleanor Louise 
Cowell, 22 tuổi, chưa chồng, quê Philadelphia, bang 
Pennsylvania, sinh ra Theodore Robert Cowell. Ted (tên gọi 


tắt của Theodore) không hề biết tới cha đẻ của mình - Lloyd 
Marshall, một cựu chiến binh Mỹ. Bởi ông bà ngoại đứa bé 
đã nhận nó là con mình, để che tiếng xấu không chồng mà 
chửa của con gái. Trong khi đó, Lloyd vẫn về sống như vợ 
chồng với Eleanor, và người ngoài hiểu rằng họ là anh chị 
của Ted. 

Lên 4 tuổi, Ted cùng Eleanor tới Tacoma Washington, sống 
với một số người họ hàng. Ted đổi tên thành Theodore 
Robert Nelson, còn cô chị gáí Eleanor đổi thành Louise 
Cowell. Một năm sau, Louise Cowell kết hôn với anh đầu bếp 
Johnnie Culpepper Bundy Ted sau này đã gắn họ Bundy vào 
tên của mình. 

Louise và Johnnie có 4 con chung, và Ted, ngày ngày sau giờ 
học phải ở nhà chăm sóc các cháú. Ted không bao giờ quý 
mến bố dượng mặc dù ông rất cố gắng chứng minh tình cảm 
của mình. Hắn luôn nghĩ mình là người thuộc dòng họ 
Cowell chứ không phải Bundy Người duy nhất hắn chịu nghe 
lời là ông bố, mà thực chất là ông ngoại, sống tại 
Pennsylvania. 

Khi còn bé, Ted rất nhút nhát. Hắn là cái đích để những bạn 
học lớn hơn bắt nạt và trêu chọc. Tuy vậy, Ted luôn có thứ 
hạng cao trong lớp về học tập và hắn giữ vững “phong độ” 
ấy đến hết đại học. Bạn học cùng trường phổ thông với Ted 
cho biết, hắn “ăn mặc gọn gàng và cư xử rất tốt với người 
khác”. Trong thời gian là học sinh phổ thông và sinh viên đại 
học, Ted không hề hẹn hò với các cô gái. Hắn chỉ tập trung 
vào môn trượt tuyết và nghiên cứu chính trị - môn học ưa 
thích của mình. 


Năm 1965, Ted tốt nghiệp phổ thông và giành được một 
suất học bổng tại Đại học Puget Sound. Năm 1966, hắn 
chuyển sang Đại học Washington và bắt đầu học tiếng Trung 
Quốc một cách say mệ Để có tiền học, Ted làm nhiều việc 
khác nhau như hầu bàn và giữ giày tại các quán hàng. Việc 
làm thêm của hắn thay đổi thường xuyên, còn học hành thì 
vẫn ngon lành . Ted liên tục giữ thứ hạng cao trong trường. 
Mùa xuân năm 1967, mối tình đầu đời đã làm thay đổi 
cuộc đời Ted. 

Stephanie Brooks, cô gái xinh đẹp, tinh tế, con của một gia 
đình danh giá và giàu có ở California, trở thành hình mẫu lý 
tưởng thường trực trong tâm trí Ted lúc đó. Bởi hắn không 
thể tưởng tượng được rằng có một người thuộc tầng lớp cao 
như vậy trong xã hội lại quan tâm tới mình. 

Hai người có nhiều điểm khác biệt, song cùng chung sở 
thích là trượt tuyết. Và đây là lý do làm họ phải lòng nhau. 
Ted và Stephanie dành nhiều thời gian ở bên nhau để đi 
trượt tuyết, đi dạo và ăn tối. Tuy nhiên, Stephanie không yêu 
Ted nhiều như hắn nghĩ. Cô cho rằng bạn trai của mình 
không có mục tiêu rõ ràng trong tương lai, cô không nghĩ sẽ 
lấy hắn làm chồng. 

Năm 1968, khi tốt nghiệp Đại học Washington, Stephanie 
cắt đứt quan hệ với Ted. Về phần mình, Ted không sao 
gượng lại nổi sau cú sốc đó. Không gì có thể làm Ted thích 
thú và cuối cùng hắn bỏ học. Tình yêu đầu đời không thành 
làm hắn có cảm giác cả thế giới sụp đổ. Hắn cố gắng giữ 
liên lạc với Stephanie bằng cách viết thư, nhưng cô từ chối 
duy trì quan hệ cũ. Sau này, nhiều người cho rằng khi làm 


điều đó, Stephanie không hề biết cô đã gây ra sự mất cân 
bằng trong đầu óc Ted mà tiếp đó là một loạt sự kiện làm 
nước Mỹ rùng mình. 


Ted Bundy 
Hung Thần Của Các Thiếu Nữ 
Dịch giả: Xuân Tùng 
Phần 4 


Năm 1969, lần đầu tiên Ted biết chị gáí chính là mẹ thật của 
mình và “bố mẹ” của hắn thì thực ra là ông bà ngoại. Mọi 
thứ như đảo lộn, từ một kẻ hay ngượng và hướng nội, Ted trở 
nên lạnh lùng, cương quyết và tàn bạo. Hắn muốn chứng tỏ 
bản thân mình với cả thế giới, đặc biệt là với Stephanie - 
người phụ nữ đầu đời của hắn. 

Ted cho rằng mình có một sứ mạng thiêng liêng. Hắn đăng 
ký học trở lại tại khoa tâm lý, đại học Washington, trở thành 
sinh viên xuất sắc trong bộ môn này và được nhiều thầy cô 
yêu mến. Trong thời gian này, Ted gặp Meg Anders, một nữ 
thư ký, người gắn bó với hắn trong suốt 5 năm tiếp theo. 
Meg là người khiêm tốn và ít nói. Cô đã qua một đời chồng, 
có một con gái và thực sự muốn gây dựng lại cuộc sống lứa 
đôi. Cô yêu Ted ngay từ cái nhìn đầu tiên và muốn lấy hắn. 
Tuy nhiên, Ted chưa sẵn sàng để lập gia đình vào lúc đó vì 
thấy rằng còn quá nhiều thứ phải làm trong đời. 

Không ai biết Ted đang thay đổi. 

Meg biết rõ Ted không yêu cô như cô mong muốn. Nhiều lần, 
Ted còn công khai lả lơi với những người phụ nữ khác trước 
mặt cộ Tuy nhiên, cô nghĩ đến một lúc nào đó, hắn sẽ nghĩ 
lại và cưới cô làm vợ. Điều mà cô không biết là mối tình đầu 
của của Ted vẫn còn rất sâu đậm. Ted từng nói với một người 


bạn thân của mình rằng: Stephanie là người đàn bà duy 
nhất mà tôi yêu. Và tôi không cảm thấy như vậy với Meg”. 
Bên ngoài, cuộc sống của Ted trong giai đoạn 1969-1972 
dường như ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Hắn tỏ ra lạc 
quan và tin tưởng vào tương lai. Hắn gửi đơn xin học tại 
khoa luật của nhiều trường đại học, và trong cùng thời gian 
đó tham gia các sinh hoạt chính trị. Hắn tham gia cổ động 
tranh cử cho một cựu thống đốc của bang Washington. 
Trong vị trí ấy, Ted có cơ hội tạo quan hệ với những người có 
thế lực trong Đảng Cộng hoà. Hắn thậm chí còn được sở 
cảnh sát Seatle tuyên dương vì đã cứu sống một bé trai 3 
tuổi suýt chết đuối trong một hồ nước. Mọi thứ dường như 
đang đi đúng hướng, và hắn rất hài lòng về con đường mà 
mình chọn. 

Năm 1973, trong một chuyến công du tới California cho 
Đảng Cộng hoà, Ted gặp lại Stephanie Brooks. Stephanie rất 
ngạc nhiên về sự chuyển biến của Ted. Hắn tỏ ra chững chạc 
hơn nhiều so với thời đại học. Sau cuộc gặp gỡ này, họ đã 
quay lại với nhau, và Meg không hề biết chuyện đó. Trong 
suốt mùa thu và đông tiếp theo, Ted nhiều lần để nghị 
Stephanie làm đám cưới. 

Nhưng rồi cũng nhanh và đột ngột như khi 2 người gặp lại 
nhau, Ted bỗng trở nên lạnh lùng và chán nản. Dường như 
chỉ trong vài tuân hắn đã không còn yêu Stephanie nữa. 
Điều đó làm cô rất ngạc nhiên và đau khổ. Tháng 2/1974, 
không một lời giải thích hay báo trước, Ted chấm dứt mọi 
liên lạc với Stephanie Đến lúc này, cô mới hiểu rằng kế 
hoạch báo thù của Ted đã thành công. Hắn từ bỏ cô như có 


lúc cô đã phũ phàng bỏ rơi hắn, họ không bao giờ gặp lại 
hay nhận được tin tức của nhau nữa. 


Ted Bundy 
Hung Thần Của Các Thiếu Nữ 
Dịch giả: Xuân Tùng 
Phần 5 


Tháng 4/1977, Ted được chuyển tới tòa án hạt Garfield cũng 
thuộc bang Colorado Công luận muốn hắn phải đền tội. Tuy 
nhiên, kẻ giết người đã kịp làm việc mà không ai ngờ: bỏ 
trốn và tiếp tục gây ra những vụ giết người ngày càng tàn 
bạo, dã man hơn. 

Trong quá trình chuẩn bị cho phiên tòa, vì không tin vào luật 
sư nên Ted đã tự bào chữa. Hắn tỏ ra tin tưởng vào thành 
công trong vụ xử, mà theo kế hoạch được tiến hành vào 
ngày 14/11/1977. Vì phải nghiên cứu nhiều tài liệu tại thư 
viện luật ở Aspen để chuẩn bị cho vụ xử, hắn được phép ra 
khỏi phòng giam dưới sự giám sát của cảnh sát. Mọi người 
không hề biết rằng Ted đang âm mưu chạy trốn. 

Ngày 7/6, trên đường tới phòng đọc sách của thư viện nằm 
bên trong tòa án, Ted nhảy từ cửa sổ xuống đất. Hắn bị 
thương ở mắt cá chân, nhưng vẫn trốn thoát. Vì không hề bị 
khóa chân tay nên Ted dễ dàng nhập vào rừng người ở 
Aspen. 

Cảnh sát Aspen ngay lập tức chặn các ngả đường xung 
quanh thành phố, tuy nhiên, Ted đủ khôn ngoan để tìm ra 
chỗ ẩn náu an toàn cho riêng mình. Kết hợp với chính quyền 
thành phố, cảnh sát tiến hành nhiều cuộc càn quét với sự 
tham gia của chó săn và hơn 150 tình nguyện viên. Nhưng 


nhiều ngày trôi qua, Ted vẫn biệt tăm. 

Trên đường trốn chạy, Ted hiểu rằng cần có một chiếc ôtô để 
vượt qua vòng vây đang giăng bủa khắp nơi chờ đón mình. 
Hắn trộm được một chiếc xe còn nguyên chìa trong ổ khóa 
điện. 

Nhưng may mắn của Ted đã hết. Ngày thứ 6 sau khi trốn 
khỏi tòa, Ted bị 2 cảnh sát phát hiện và bắt giữ. Kể từ đó, 
Ted buộc phải mang còng tay và chân trong suốt thời gian 
tra cứu tài liệu trong thư viện ở Aspen. 

Song hắn không phải là kẻ dễ khuất phục. 7 tháng sau, Ted 
một lần nữa tìm cách trốn và lần này hắn thành công. Ngày 
30/12, Ted đào tường tòa án hạt Garfield rồi tìm cách núp 
vào bên trong một căn buồng nhỏ của người cai ngục. Đợi 
cho đến khi không còn ai trong phòng, Ted thản nhiên bước 
ra khỏi khu vực tòa án bằng đường cửa trước. Cảnh sát chỉ 
phát hiện ra hắn vượt ngục 15 giờ sau đó, lúc hắn đang đi 
tới Chicago, một trạm dừng trên con đường tới cái đích cuối 
cùng là bang Florida Đến giữa tháng 1/1978, Ted Bundy, 
dưới cái tên giả Chris Hagen, đã đàng hoàng sống trong một 
căn hộ Ở Tallahassee, Florida. 

Thông minh, lại đẹp trai, Ted không gặp nhiều khó khăn 
trong việc tìm ra một chỗ ở gần Đại học bang Florida Hắn 
thường lảng vảng gần ký túc xá của trường, và thậm chí còn 
vào lớp nghe giảng chúi mà không hề bị phát hiện. Để sống, 
hắn phải tìm cách kiếm được những đồ dùng hàng ngày. Tất 
cả mọi thứ trong căn hộ một buồng của hắn, ngay cả thức 
ăn, cũng là đồ ăn trộm. Dù sao, trong tình trạng đó, Ted 
dường như đã có một cuộc sống đầy đủ và hắn rất hài lòng. 


Điều duy nhất hắn thiếu là một người bạn. 

Tối thứ bảy, 14/7/1976, hầu hết thành viên Hội nữ sinh đại 
học Florida tham gia vũ hội hoặc các bữa tiệc trong khu ký 
túc xá. Họ chỉ bắt đầu quay về nhà, tại khu Chi Omega, vào 
sáng sớm hôm sau. Lúc đó, các nữ sinh không thể biết rằng 
một điều khủng khiếp đang đợi chờ họ. 

Nita Neary 

Lúc đó khoảng 3h sáng. Nita Neary được bạn trai đưa về tới 
trước cổng khu nhà. Bước về căn buồng của mình, cô để ý 
thấy cửa trước khu nhà bị mở toang. Vào bên trong, cô nghe 
có tiếng động như thể một người đang chạy ở căn buồng 
phía trên. Rồi đột nhiên, tiếng bước chân tiến về phía cầu 
thang gần chỗ cô đứng. Neary vội nấp vào cánh cửa. Cô 
trông thấy một người đàn ông đội chiếc mũ cát két màu 
xanh nước biển sụp xuống che hết mắt, tay cầm một khúc 
gỗ quấn giẻ. Hắn chạy ra phía cầu thang và ra khỏi cửa. 

Lisa Levy 

Thoạt đầu, Nita nghĩ rằng căn nhà bị đột nhập. Cô chạy lên 
tầng gọi cho bạn là Nancy Dowdy biết tin, rồi cùng đổ đi tìm 
người phụ trách tòa nhà. Trên đường tới phòng của bà, họ 
nhìn thấy Karen Chandler, bạn học của họ, loạng choạng 
bước dọc hành lang. Máu chảy như suối trên đầu cộ Tại một 
phòng khác, họ phát hiện Kathy Klein, chủ nhân căn phòng 
đang nằm trong một vũng máu, cũng chảy ra từ vết thương 
lớn trên đầu... 

Khi cảnh sát tới nơi, họ tìm thấy xác 2 cô gái khác trên 
giường, trong buồng riêng của mỗi người. Hung thủ ra tay 
khi họ còn ngủ. Nghiên cứu của pháp y cho thấy, Lisa Levy 


bị đánh vào đầu bằng một khúc gỗ, bị hãm hiếp và bóp cổ 
tới chết. Trên thân thể cô hằn rõ một số vết răng. 

Margaret Bowmaan 

Margaret Bowman cũng bị tấn công theo cách tương tự, dù 
không bị cưỡng hiếp và không có vết cắn nào. Cô bị xiết cổ 
bằng một chiếc tất dài, bị bỏ lại tại hiện trường. Vết thương 
trên đầu cô rất nặng. Cú đánh làm vỡ xương sọ và lộ ra một 
phần não. Không có dấu vết vật lộn trên xác Bowman và 
Lisa Levy. 

Các điều tra viên ngay lập tức tiến hành thẩm vấn hai nạn 
nhân may mắn sống sót, nhưng không tìm được thêm thông 
tin nào đáng giá. Không ai còn nhớ về sự kiện khác lạ nào 
đó diễn ra trong đêm khủng khiếp ấy. Cũng như Levy và 
Bowman, tất cả đều đang ngủ say khi kẻ giết người ra tay 
Chứng nhân duy nhất là Nita Neary. 

Vụ thảm sát buộc cảnh sát nghĩ tới một viễn cảnh đen tối. 
Và thực tế đúng như vậy, nạn nhân của vụ này vẫn chưa 
phải là những người kém may mắn cuối cùng. 


Ted Bundy 
Hung Thần Của Các Thiếu Nữ 
Dịch giả: Xuân Tùng 
Phần 6 


4h sáng của ngày chủ nhật khủng khiếp đó, cách khu Chỉ 
Omega khoảng 1,5 km, Debbie Ciccarelli bị đánh thức bởi 
một tiếng động lớn từ căn phòng kế bên. Cô tự hỏi, không 
hiểu cô hàng xóm Cheryl Thompson làm gì khi mới tờ mờ 
sáng như vậy. 

Tiếng động lặp đi lặp lại khiến Debbie nghi ngờ. Cô đánh 
thức người bạn cùng phòng Nancy Young. Cả hai nghe thấy 
tiếng rên của Cheryl Thompson. Hoảng sợ, họ vội gọi ngay 
cho cảnh sát. 

Cảnh sát nhanh chóng có mặt, một phần vì lúc đó họ đang 
kiểm tra hiện trường vụ án Chi Omega Trên giường trong 
buồng, Cheryl lơ mơ trong tư thế nửa nằm nửa ngồi, phần cơ 
thể phía trên bị lột trần. Phía cuối giường của cô có một 
chiếc mặt nạ. Cheryl bị đánh rất dã man vào đầu bằng một 
vật giống như dùi cui. 

Cảnh sát làm việc khẩn trương và lấy được mẫu máu, tinh 
dịch cùng một số mẫu vân tay của kẻ giết người. Không may 
là phần lớn chứng cứ đó không có tính quyết định trong vụ 
án. Thứ có giá nhất mà các điều tra viên tìm được là những 
mẩu tóc bên trong chiếc mặt nạ, cùng vết răng cắn trên cơ 
thể nạn nhân, và sự làm chứng của Nita Neary. 

Tiếc là cho tới lúc này, cảnh sát Florida vẫn chưa hề biết tới 


danh tiếng của Ted Bundy Nếu không, họ đã nhận ra sự 
giống nhau giữa chiếc mặt nạ tìm thấy trên giường Cheryl 
và chiếc mặt nạ tìm thấy trong xe của Ted, khi hắn bị bắt ở 
Utah vào tháng 8/1975. 

Kimberly Leach - nạn nhân cuối cùng 

Ngày 9/2/1978, Sở cảnh sát Lake City nhận được một cú 
điện thoại của bố mẹ Kimberly Leach, trình báo rằng con gái 
họ mất tích. Cảnh sát được lệnh triển khai tìm kiếm từ sân 
trường nơi Leach mất tích. Người cuối cùng nhìn thấy Leach 
khi cô đang bước vào ôtô của một người đàn ông lạ mặt. Tuy 
nhiên, không ai nhớ được đặc điểm của chiếc xe hay của 
người đàn ông đó. 8 tuần sau, người ta phát hiện xác Leach 
tại một công viên ở hạt Suwannee, Florida Thi thể của cô 
bắt đầu phân hủy nên không cho cảnh sát thêm thông tin 
đáng kể nào. 

Vài ngày trước khi Kimberly Leach mất tích, một người đàn 
ông lạ mặt lái một chiếc xe tải màu trắng đã tìm cách tiếp 
cận Leslie Parmenter, khi cô bé 14 tuổi này chờ anh trai đến 
đón. Ông ta tự xưng là người của trạm cứu hỏa và hỏi Leslie 
về đường đi tới trường học ở cạnh đó. Cô bé cảnh giác vì anh 
lính cứu hỏá này mặt quần áo dân sự. Hơn nữa, bố cô, thám 
tử James Parmenter của Sở cảnh sát thành phố Jacksonville, 
đã dặn con gái không được nói chuyện với người lạ mặt. May 
mắn là ngay sau đó, anh trai của Leslie tới nơi. Nghe em 
thuật lại câu chuyện, anh bám theo người đàn ông lạ mặt và 
ghi lại biển số xe để đưa lại cho bố mình. 

Thám tử James Parmenter ngay lập tức đi kiểm tra biển số 
của chiếc xe lạ. Nó thuộc về một người đàn ông tên là 


Randall Ragen. Nhưng ông này cho hay, biển số xe của mình 
bị đánh cắp và ông đã phải làm biển mới. Cảnh sát nhận 
định rằng chiếc xe tải màu trắng kia cũng là của ăn cắp. Hai 
người con của Parmenter ngay lập tức được đưa tới Sở cảnh 
sát, và họ dễ dàng nhận ra Ted Bundy trong số ảnh những 
kẻ tình nghi. 

10h tối 15/2/1977, David Lee đang lái xe tuần tra ở khu vực 
West Pensacola thì nhìn thấy một chiếc VW mà anh chắc 
không phải của cư dân trong vùng. Lee quyết định kiểm tra, 
và thông tin phản hồi của Sở cảnh sát cho biết đó là xe ăn 
cắp. Kẻ điều khiển VW chính là Ted Bundy, và chiếc xe là kết 
quả vụ trộm cắp mới nhất của Ted. Lần đua tốc độ này hắn 
không thoát. Lee đã còng được tay hắn lại và giải hắn tới 
đồn cảnh sát. 

Cuộc điều tra sau đó dễ dàng hơn nhiều. 3 nhân chứng 
khẳng định đã nhìn thấy Ted vào buổi chiều Kimberly mất 
tích. Cảnh sát cũng tìm ra chiếc xe tải trắng bị ăn cắp, với 
nhiều sợi vải từ quần áo của Ted còn vương lại trên xe. 
Ngoài ra, pháp y còn tìm ra vết máu của Kimberly trên vải 
trải ghế xe và vết máu của Ted ở gần thi thể cộ Một chứng 
cứ khác quan trọng là vết giày của Ted tại khu đất nơi tìm 
thấy xác của Kimberly. 

Trong 3 năm (1977-1980), 3 phiên tòa đã được mở để xét xử 
Ted Bundy về tội giết người hàng loạt tại khu nhà Chi 
Omega; tội tấn công các cô gái ở Chi Omega; và tội giết 
Kimberly Leach. 

Trong suốt phiên tòa xét xử vụ giết người tại Chi Omega, Ted 
đã tự bào chữa. Hắn tự tin vào khả năng của mình, rằng sẽ 


thuyết phục được bồi thẩm đoàn để được trắng án. Tuy 
nhiên, cố gắng của hắn chỉ vô ích. Hắn đã để lại vết cắn đặc 
biệt trên cơ thể Lisa Levy, và đó là chứng cứ không thể chối 
cải được. 

Phản ứng của Ted khi nghe kết án. 

Ngày 23/7/1978, sau 7 giờ thảo luận, các quan tòa trở lại 
phòng xử án và đưa ra kết luận: Ted có tội. Một tuần sau, 
toà ra án quyết xử tử Ted Bundy Hai phiên tòa sau đó đều 
kết án tử hình cho hung thần này. 

Rất nhiều người tin rằng số lượng nạn nhân của Ted còn cao 
hơn rất nhiều so với con số 28 mà hắn chính thức thú nhận. 
Tuy nhiên, mối nghi ngờ này đã theo Ted xuống mồ, khi bản 
án tử hình được thi hành, ngày 24/1/1989. Trước khi chết Ted 
còn dành cho báo chí một cuộc phỏng vấn, trong đó hắn 
tuyên bố, mình là một người bình thường. 


Ted Bundy 
Hung Thần Của Các Thiếu Nữ 
Dịch giả: Xuân Tùng 
Phần kết 


Ted Bundy bị xử tử trên ghế điện tại nhà tù Starke, Florida, 
vào ngày 24/1/1989. 17 giờ trước khi bị hành quyết, hắn 
đồng ý trả lời phỏng vấn của tiến sĩ James Dobson, Chủ tịch 
Hiệp hội Hoạt động vì gia đình của Mỹ. Và điều cuối cùng mà 
Ted khẳng định là, sách báo khiêu dâm có khả năng tàn phá 
bất kể gia đình nào. 

- Một cách tóm lược, anh đã bị buộc tội giết nhiều phụ nữ và 
các cô gái trẻ? 

- Đúng vậy. 

- Anh là người có học, vậy tại sao anh lại trở thành người 
như vậy? 

- Tôi quả là đã lớn lên trong một gia đình với bố mẹ là người 
theo Thiên Chúa giáo, và họ rất quan tâm, yêu thương tôi. 
Chúng tôi đi nhà thờ đều đặn, trong gia đình không ai hút 
thuốc, uống rượu hay bài bạc. Nhưng khi được 12-13 tuổi, 
tôi đã chứng kiến những cảnh liên quan tới tình dục đầu tiên 
tại một tiệm tạp hóa và hiệu bán thuốc. Cũng trong thời 
gian đó, tôi đọc nhiều sách báo và tạp chí khiêu dâm mà 
người lớn vứt lại trong thùng rác. Những gì tôi học trong đó 
là rất “nặng” và kích thích hơn nhiều so với kinh nghiệm ban 
đầu của mình. Dạng khiêu dâm nặng nhất mà tôi được biết 
là làm tình kèm theo bạo lực. Có lẽ những tư tưởng đó là 


nguyên nhân chính khiến tôi có các hành động kinh khủng 
Sau này. 

- Vậy điều gì đã xảy ra trong đầu anh trong quãng thời gian 
đó? 

- Mọi thứ diễn ra theo trình tự và dần dần. Đầu tiên, tôi trở 
nên “nghiện” nặng sách báo khiêu dâm. Tôi thèm khát 
những tài liệu bạo lực và kích thích hơn trước. Giống như 
một thứ ma túy, nó làm con người hình dung tới những điều 
mà ngay cả sách báo khiêu dâm cũng không thể miêu tả 
được. Đến một lúc nào đó, tôi đi tới cái ngưỡng mà sau này, 
khi vượt qua nó, trong tôi bắt đầu có ý muốn thực hiện các 
hành động mình tưởng tượng ra. Tôi hình dung ra sự khoái 
trá được thưởng thức những gì chỉ có duy nhất mình làm, 
mình đọc và mình nhìn thấy. 

- Anh ở trong trạng thái đó bao lâu? 

- Khoảng 2 năm. Tôi đã cố gắng cưỡng lại xu hướng bạo lực 
và phạm tội vì hiểu đó là sự trả thù những mất mát về tình 
cảm mà tôi phải hứng chịu khi còn bé. Cái ranh giới đó dân 
dần bị xóa mờ, rồi tôi rơi vào những cơn mơ khủng khiếp bắt 
nguồn từ những cảnh khiêu dâm mà tâm trí tôi ghi lại. 

- Anh có nhớ là đã vượt qua ranh giới tỉnh táo đó như thế 
nào không? 

- Tôi không thể đạo đức giả tới mức nói rằng mình hoàn toàn 
bị ngoại cảnh chi phối. Chúng ta đang nói tới những mắt 
xích không thể thiếu trong chuỗi các hành động dẫn tới việc 
giết người. Cứ như thể có một thứ gì đó nấp kín trong lòng 
tôi, nó làm tôi không thể kiểm soát thêm được nữa, cái ranh 
giới mà tôi đã cố gắng tạo ra từ hồi còn nhỏ không còn đủ 


mạnh để giữ tôi thêm được nữa. 

- Ted, sau khi thực hiện vụ giết người đầu tiên của mình, anh 
có những suy nghĩ và tình cảm gì? 

- Tôi như vừa trải qua một điều gì đó như thể là giấc mơ vậy. 
Tôi không thể tưởng tượng được một điều gì như thế. Nhưng 
khi tôi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, với một tinh thần tỉnh 
táo, thì tôi hiểu rằng mình đã làm những điều kinh khủng. 

- Trước đó, anh chưa bao giờ có cảm nhận tương tự như vậy 
ư? 

- Sâu thẳm trong lòng, tôi là một người bình thường. Tôi có 
những người bạn tốt, một cuộc đời bình thường, chỉ trừ một 
phần dù rất nhỏ nhưng lại rất mạnh mẽ, nguy hiểm mà tôi 
luôn gìn giữ làm bí mật của riêng mình. Người ta đáng lẽ 
phải hiểu rằng tôi không phải là kẻ tàn bạo, đồi bại hay một 
dạng quái vật mang hình người. Tôi cũng giống như con trai 
của các vị, chồng của các vị, và tôi lớn lên một cách bình 
thường. Sách báo khiêu dâm có khả năng tàn phá bất kể gia 
đình nào. Dù cha mẹ tôi rất thận trọng trong việc dạy dỗ, 
không để tôi nhiễm những thói hư hỏng, nhưng các loại sách 
báo đồi trụy vẫn phá hoại hết những gì tôi có. Và mọi việc 
xảy ra đã gần 30 năm rồi. 

- Tại sao bao nhiêu người khác cũng trải qua những kinh 
nghiệm tình dục với quan niệm lệch lạc như anh, nhưng lại 
không sa vào con đường đó? 

- Tôi không phải là một nhà khoa học xã hội chuyên nghiệp 
và tôi không nghiên cứu những vấn đề đó. Nhưng sau thời 
gian sống trong tù, tôi suy nghĩ nhiều và chợt nhận ra rằng 
có rất nhiều người đọc sách báo khiêu dâm đã đi vào xu 


hướng bạo lực giống tôi. 

Không ai trong số những người “nghiện” sách báo khiêu dâm 
có thể tránh được xu hướng đó. Không có gì phải nghi ngờ 
về việc này. Ngay cả một số nghiên cứu của FBI cũng cho 
thấy, phần lớn những kẻ giết người hàng loạt là người có xu 
hướng háo dâm hoặc lệch lạc về tình dục. 

- Anh có nghĩ hình phạt mà Tòa án Liên bang dành cho anh 
là xứng đáng không? 

- Tôi không muốn bàn cãi về việc đó với ông. Tôi không 
muốn chết. Nhưng quả thực là tôi xứng đáng chịu hình phạt 
mà xã hội dành cho mình ở một mức độ nào đó, và đúng là 
cả xã hội cần được bảo vệ để tránh hành động gây hại của 
những kẻ như tôi. 

Hết 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: evietonline 
Được bạn: mickey đưa lên 
vào ngày: 7 tháng 7 năm 2004 


